
Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 
Acis Chuyên Giải Pháp Nhà Thông Minh - Lắp Đăt Nhà 
Thông Minh Hàng Đầu Việt Nam 


Nhà Thông Minh Là Gì? 


Nhà thông minh (tiếng Anh: home automation, domotics, smart home 
hoặc Intellihome) là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có 
thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con 
người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển. Hệ 
thống điện tử này giao tiếp với người dùng thông qua bảng điện tử đặt 
trong nhà, ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng hoặc một 
giao diện web. 



Trong căn nhà thông minh, đồ dùng trong nhà từ phòng ngủ, phòng 
khách đến toilet đều gắn các bộ điều khiển điện tử có thể kết nối với 
Internet và điện thoại di động, cho phép chủ nhân điều khiển vật dụng 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 










Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 

từ xa hoặc lập trình cho thiết bị ở nhà hoạt động theo lịch. Thêm vào 
đó, các đồ gia dụng có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau và có khả năng 
tương tác với nhau. 


Có nhiều thương hiệu cho nhà thông minh, tuy vậy chưa có chuẩn công 
nghiệp nào được đặt ra cho nó và do vậy thị trường nhà phân minh rất 
phân mảnh. Các gói nhà thông minh hiện nay sử dụng các giao thức 
riêng cho từng công ty và không tương thích với nhau. Các công ty 
cung cấp nhà thông minh hạn chế việc cài đặt độc lập của cá nhân bằng 
cách không cung cấp tài liệu chi tiết về sản phẩm và kiện các cá nhân 
ra tòa. 



Các Chức Năng Chính Của Nhà Thông Minh Là Gì?: 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 





Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 

• Điều khiển chiếu sáng (on/off, dimmer, scence, timer, logic,...) 

• Điều khiển mành, rèm, cửa cổng 

• Hệ thống an ninh, báo động, báo cháy 

• ĐK Điều hòa, máy lạnh 

• HT Âm thanh đa vùng 

• Camera, chuông hình 

• Hệ thống Bảo vệ nguồn điện 

• Các tiện ích và ứng dụng khác 


Khi nhắc đến “nhà thông minh”, mọi người nghĩ ngay đến các công 
nghệ tiên tiến và đuợc sản xuất bởi các nuớc có uy tín về thiết bị điên- 
điện tử. Tuy nhiên về lĩnh vực nhà thông minh, công ty cổ phần ACIS 
là công ty có thể gọi là hiếm hoi có thể đi trước và vượt xa các nước 
khác trên thế giới. 

H t , JỊcjs , ỀỂ 

Easy way - Better Lite! 

Tuy là sản phẩm tiên tiến, phù hợp với đại đa số người Việt Nam, nhưng 
do tư tưởng và sự gia nhập của các công ty nước ngoài với giá thành 
rất cao. Chính vì vậy mà công ty đã làm cuộc cách mạng về giá cả. 

Chính vì chi phí cao ngất ngưỡng đã ngăn cảng mọi người đến với sản 
phẩm được xem là thành tựu và là xu thế tất yếu của xã hội. Công ty cổ 
phần ACIS đưa ra giải pháp lắp đặt nhà thông minh giảm giá thành 
xuống bằng 1/3-1/4 giá cả trên thị trường. 

Chúng tôi làm được vì điều này vì có thể làm chủ được cong nghệ vượt 
trôi khi vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà nghiên cứu. Công ty đặt ra tiêu 
chí dễ lắp đặt nhà thông minh - dễ thi công chỉ với 1 -2 ngày đối với 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 



Ếas 


ĩứsy way - BẽttềrlỉÍỀ 


Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 

công trình đang hiện hữu, không cần phá vách, để sử dụng với giao diện 
đon giản, không cần tư vấn và phù hợp vớ mọi lứa tuổi. 


Để đến được thành công như ngày hôn nay thì nhóm cựu sinh viên của 
trường ĐH Bách Khoa TPHCM đã trải qua vô số thất bại, tiêu tốn cả 
trăm tỉ và trải qua cả chục năm kinh nghiệm. 

Hệ thống nhà thông minh của ACIS sử dụng công nghệ EASY 
CONTROL(Bấm Tải App điều khiển của Acisì . đến ước tính có thể 
chiếm khoảng hơn 70% thị phần nhà dân dung, chủ yếu là các biệt thự 
và các công trình nằm ở mặt đường. Ngoài giá thành hợp lý thì sản 
phẩm được ưa chuộng bởi giao diện điều khiển với cảm ứng vượt trội. 

Hiện nay, các hệ thống không dây được ưa chuộng hơn hẳn, được công 
ty phát triển với khả năng đi xuyên qua ba tầng bê tông và các công tắt 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 









Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 

cảm ứng kết nối với nhau không cần đến an-ten hay router như các hãng 
khác. 

Khi chúng tôi phát triển, có rất nhiều công ty đến đặt vấn đề muốn bán 
lại công nghệ truyền dẫn nhưng chúng tôi tự thiết kế hệ thống riêng để 
phù hợp và vượt trội hơn hẳn. 

Ngoài ra, chúng tôi còn được ưa thích bởi việc tích hợp các chức năng 
điều khiển chéo, điều khiển theo lịch trình được đặt sẵn và điều khiển 
theo ngữ cảnh thông qua cảm biến, có thể điều khiển dù bạn đang ở bất 
cứ nơi đâu. Với giao diên 3D cho hình ảnh chân thực, sinh động. 

SMART HOME INFOGRAPHIC 




Giải pháp lắp đặt nhà thông minh của ACIS với các tính năng sau: 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 






































Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 

• Phân quyền điêu khiển hợp lý tránh việc chồng chéo ảnh hưởng 
đến các thành viên khác. 

• Tích hợp hình ảnh vào camera giúp vừa điều khiển vừa quan sát. 

• Tự động bật điện dự phòn khi mất điện 

• De dàng thiết lập chuồi các công việc thông qua một nút lệnh kịch 
bản đã đặt sẵn 

• Đặt lịch trình mở/tắt hợp lý theo thời gian cho hợp lý như bật/tắt 
đèn khi cần thiết... 

• Kiểm soát toàn bộ hệ thống mọi lúc, mọi nơi thông qu các thiết 
bị điện tử như smartPhone, talble, máy tính có kết nối mạng... 



Đến với dịch vụ lắp đặt nhà thông minh AC1S , chúng tôi không đặt vấn 
đề lợi nhuận lên hàng đầu mà lấy tiêu chí phổ cập nhà thông minh đến 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 












Giải Pháp Nhà Thông Minh số 1 Việt Nam 

tất cả mọi người dân Việt Nam và nước ngoài, phá bỏ tư tưởng chỉ sử 
dụng các công tăt truyền thống như hàng thế kĩ qua.Trong tương lai, tôi 
nghĩ Việt Nam có thể vượt mặt các nước trên thế giới vì cốt lõi không 
những ở chất xám mà chúng tôi còn đặt cả niềm hi vọng và dam mê. 


Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 


